GIAO PHAN VINH 
Linh Muc Doan 

—es'v'io— 

So 06/2013 - TG 

Xa Dodi, ngdy 16 thdng 9 nam 2013 



TUYEN BO CUA LINH MUC DOAN GIAO PHAN VINH 

Chung toi - Giam muc va Linh Muc Doan giao phan Vinh, dai dien hon 526.000 giao dan giao 
phan Vinh dang song va lam viec tai ba tinh Nghe An, Ha Tinh va Quang Binh - theo doi each hanh 
xii cua chinh quyen Nghe An ve van de ton giao va nhan quyen trong thoi gian qua, dac biet qua vu 
dan ap tai giao xu My Yen, tuyen bo: 

1 . Hiep thong sau xa, dong quan diem voi Toa Giam muc va Giam muc giao phan trong cac 
van ban: Thong cdo so 01/13 - TG, ngdy 05/9/2013 cua Van phdng Toa Giam muc; Thw 
Chung ngdy 06/9/2013 cua Due Giam muc giao phan; Van thw so 02/13 - TG, ngdy 
07/9/2013 cua Toa Giam muc Xa Dodi; Ban Twang Trinh so 03/13 - TG, ngdy 10/9/2013 
va Van thw so 04/13 - TG ngdy 15/9/2013 cua Van phdng Toa Giam muc, len an bao 
quyen, nham bao ve su that, bao ve nhan quyen von bi dan ap tren dia ban Nghe An trong 
thoi gian qua. 

2. Vu viec tai giao xu My Yen vua qua la hau qua cua vu gay roi toi 22/5/2013, tai giao ho 
Trai Gao do cac "chien sy cong an" mac thuong phuc ngan can nguoi di du le, gay bat 
binh cho quan chung va danh thuc ban nang tu ve cua nhan dan, dan den nhung buc xuc 
boc phat thieu kiem soat, gay hau qua nghiem trong! Tat ca hau qua quy ve nguyen 
nhan, vi the, trach nhiem thuoc ve nhung "chien sy cong an" va co quan chu quan cua 
cac "chien sy" ay. 

3. Viec tuy tien bat ong Ngo Van Khoi va ong Nguyen Van Hai ngay 27/6/2013 khong chi 
vo can cu, ma con trai voi quy dinh cua Bo luat to tung hinh su, phi dao due va trai truyen 
thong nhan ai cua dan toe. Day la hau qua cua viec bao che hanh vi sai trai cua can bo 
cong quyen va la nguyen nhan dan den viec nguoi dan tap trung on hoa den UBND xa 
Nghi Phuong, lam co de nha cam quyen dung vu luc va con do tran ap quan chung. 

4. Vu dan ap dam mau ngay 04/9/2013, tai giao xu My Yen la hanh dong bat nhan va trai 
phap luat, do Cong an Nghe An dan dung cong phu va to chuc thuc hien. Chung toi len an 
hanh vi bao luc doi voi dan lanh! Viec dot nhap nha anh Nguyen Van Van danh va bat 
nguoi, pha tai san, la vi pham quyen bat kha xam pham cho o (Dieu 73 Hien Phap 1992, 
sua doi 2001), quyen bat kha xam pham than the (Dieu 71 Hien Phap Viet Nam 1992 sua 
doi 2001), quyen so huu hop phap (Dieu 58 Hien phap 1992, sua doi 2001). Dac biet, viec 



dap pha twang thanh tren ban tho tu gia la hanh vi pham thanh, xuc pham nghiem trong 
quyen tu do ton giao (Dieu 70 Hien Phap Viet Nam 1992, sua doi 2001). Nhung hanh 
dong nay hoan toan trai voi luat phap quoc te ve nhan quyen (Dieu 1, 2, 3, 5, 9 va 12, 
Tuyen ngon quoc te ve nhan quyen 1948, Viet Nam ky cam ket thuc hien tu ngay 
20/9/1977; Dieu 9, 17 va 19 Cong uoc quoc te ve cac quyen dan su va chinh tri 1966, co 
hieu luc 1976 ma Viet Nam ky cam ket thuc hien tu ngay 24/9/1982). Mat khac, qua vu 
dan ap nay, Cong an Nghe An da giam dap len Quoc huy Nha nude khi phu nhan gia tri 
phap ly Giay cam ket tha nguoi cua UBND xa Nghi Phuong. 

5. Nha cam quyen dung bao dai va Cong van 139/UBND-NC ngay 08/9/2013 cua UBND 
tinh Nghe An de lap liem su that, vu cao Giam muc, noi xau hang Linh muc, danh lua du 
luan la do them ddu vdo lua va gay rat nhieu kho khan cho viec doi thoai von duoc xay 
dung cong phu giua giao phan Vinh va nha cam quyen Nghe An. 

Tom lai, vu dan ap tai My Yen la do chinh quyen to chuc va true tiep chi dao, nen chinh quyen 
phai chiu toan bo trach nhiem. Cac Giam muc, Linh muc, ba con Giao dan va Nhan dan trong vung 
chi la nan nhan cua vu dan ap nen can duoc bao ve. 

Chung toi hiep thong sau xa voi Giam muc giao phan cua chung toi de bao ve su that, len an 
bao quyen va bao ve dan lanh. Chung toi khong ngung yeu cau nha cam quyen lam ro trach nhiem 
cua cac can bo va co quan lien quan den vu viec, dong thoi tra tu do cho ong Ngo Van Khoi va 
Nguyen Van Hai. 

Tran trong! 



CHUNG TO] DONG KY TF.N 




Linh muc Gioan Nguyen Hong Phap Linh muc Phcro Nguyen Van Vinh 

Tong ih it ky Hpi dong Linh myc Ph6 chu ijch H$i dong Linh muc 



( Ciing voi chu ky cua Due Giam muc Phu td Phero Nguyen Van Vien, Due Cha Phaolo Maria Cao 
Dinh Thuyen va 199 linh muc thuoc Linh dodn Giao phan Vinh.) 



